KHOẢNG LẶNG 


BÍ MẬT KINH HOÀNG 


s š Lúc này, Bói-Cá làm tổ ở một góc yên tĩnh và 
-_ kín đáo ven đê, đê chiêm nghiệm việc đời. 

Một ngày đầu hè, một gã chim lạ phương xa 
đến. Trông gã rất phong trần, rắn rỏi. Gã có vóc 
dáng đũng mãnh, ánh mắt uy lực, nhưng rất lịch 
sự. Gã có chỏm mảo kỳ lạ mảu tím trên đầu; sau 
này Bói-Cá đặt biệt danh “Mũ-Tím”. 

Mũ-Tím tới nơi vắng vẻ chỗ Bói-Cá làm tổ, 
lặng lẽ bay đến bên cạnh. Gã đậu xuống nhẹ nhàng 
khiến Bói-Cá giật mình suýt rơi xuông nước. 

Mũ-Tím hỏi khẽ: - Ông là chủ chốn này phải 
không? 

Bói-Cá: - Vâng, vâng... chính là tôi. 

Ngài hơi lo lắng. Nghề “bói” gia truyền này 
dạy Ngài đậu ở nơi kín đáo, hơn nữa Ngài lại có 
tầm quan sát siêu đăng. Vậy mà gã này tới đậu 
ngay cạnh, êm ru, Ngài không hề hay biết, đủ thấy nội công gã phải thâm hậu ghê gớm thế nảo. 

Mũ-Tím: Tôi muốn thuê hang của ông 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian ấy, ông ở quanh bờ đê canh chừng cửa hang 
cả ngày lẫn đêm. Công xá tôi trả ông hậu hĩnh. Hơn nữa, khi ông gặp nạn, tôi sẽ trợ giúp. 

Sau khi trao đối, Bói-Cá đồng ý. 

Mũ-Tím lại yêu cầu Bói-Cá sắm cho những đồ sau đây: 3 cật tre vót nhọn, dài 15 xăng-ti-mét; 1 gói điêm sinh 10 
gam; và l sợi lông chim trĩ 5 màu. 

Mũ-Tím không quên dặn lại là tuy canh chừng giúp, nhưng Bói-Cá tuyệt đối không được tọc mạch về việc sẽ nhìn 
và nghe thấy. 

Ban ngày hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đêm đến, những bí mật kinh hoàng xảy ra trong hang. 

Đêm thứ nhất, Bói-Cá từ xa bờ đê nghe thấy những tiếng khóc lóc oán than văng văng ghê rợn, sau những tiếng 
rít như cung tên xé gió... 

Đêm thứ hai, toàn những tiếng nỉ non não nề trong hang bập bùng ánh lửa vàng. Khói từ hang bay ra, chỉ phảng 
phất, mà cũng gây cho ngài xây xâm mặt mũi, suýt ngất. 

Đêm thứ ba, những tiếng hú hét man rợ khiến dựng tóc gáy. Trước khi tắt tiếng, một quằầng sáng 5 màu ma quái 
rập rờn trong bóng đêm. 

3 đêm ấy, ngài tuyệt nhiên không thể ngủ. Vừa sợ, vừa tò mò.. 

Hết 3 ngày, Mũ-Tím rời hang, trả công đầy đủ và lịch sự chào tạm biệt. Bói-Cá lao vào hang và sửng sốt thấy: mọi 
thứ y nguyên, đồ đạc ngay ngắn. 3 cật tre, 1 gói diêm sinh và 1 sợi lông chim trĩ đặt gọn gàng trong góc. 

Từ hôm ấy, ngài cứ bị ám ảnh vì những sự ma quái diễn ra không thể lý giải. Ngài mắt tự tin vào sự từng trải của 
bản thân. 


Bài Quang Khiêm 


»t*%*% 

Bẵng đi, lại một mùa hè. Mũ-Tím lại xuất hiện trước sự sửng sốt của Bói-Cá. Gã lại thuê hang 3 ngày và yêu cầu 
3 cật tre vót nhọn, I gói diêm sinh, I sợi lông chim trĩ 5 màu. 

Lại 3 đêm mất ngủ, nghe những âm thanh ghê rợn, ma quái, văng văng trong ánh lửa bập bùng kỳ dị... 

Hết 3 ngày, Mũ-Tím lại trả công và từ biệt. Ngài vào hang, kiểm tra, đề rồi lại sửng sốt thấy mọi thứ vẫn nguyên 
vẹn, ngăn nắp, như chưa hè từng có chuyện gì hồi đêm. 

Đã biết trước, nhưng ngài vẫn đờ đẫn trí não, không tài nào suy đoán được điều kỳ quặc gì xảy ra. Sự ám ảnh kéo 
dài và ngài hồi hộp chờ ngày Mũ-Tím trở lại lần 3. 

»*%*% 

Ngài đã không nhằm. Lại ngày đầu hè, Mũ-Tím quay lại thuê hang, vẫn yêu cầu y hệt những lần trước: 3 cật tre 
vót nhọn, 1 gói diêm sinh, l sợi lông chim trĩ 5 màu. 

Mọi chuyện vẫn diễn ra ma quái vào ban đêm, ngày càng bí hiểm và kinh hoảng hơn. 

Hết 3 ngày, sau khi kiểm tra mọi thứ ồn thỏa, Bói-Cá quyết định hỏi Mũ-Tím về chuyện đã xảy ra trong những 
đêm ma quái. 

Bói-Cá: - Tôi đã giữ lời hứa và phục vụ ông. Nhưng nếu có thê, ông cho tôi "mở mất" về những âm thanh, ánh lửa 
và quầng sáng ma quái đã xảy ra. Nó vượt tầm hiểu biết hạn hẹp của tôi. 

Chừng như có vẻ thông cảm, Mũ-Tím nói: - Nếu tôi nói những bí mật ấy, ông có dám hứa sống để dạ, chết mang 
theo không? 

Bói-Cá: Tôi xin hứa. Ông cũng thấy, 3 năm qua, ở vùng này còn không ai biết ông đã từng tới đây... 

Mũ-Tím gật đầu, nói tiếp: Vậy ông phải thể với trời đất. 

Bói-Cá: Xin thề với trời đất sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào được nghe hôm nay. 

Cuối cùng, Mũ-Tím đã kê cho Bói-Cá nghe về những bí mật kinh hoàng khiến ngài mắt ngủ. 

Bí mật ấy là gì? 

Như đã thấy, Bói-Cá trọng danh dự, lại đã thề với đất trời. Đến giờ Ngài vẫn giữ bí mật ấy trong lòng. Vì thế, vẫn 
chẳng ai biết điều gì đã xảy ra những đêm hôm ấy cả. 

Châu Chàng 


ó8 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


